NGƯỜI BIẾT ƠN VÀ BIẾT ĐỀN ƠN 


(KATAÑÑÙ KATAVEDÏI PUGGALA) 


Soạn-giả Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
Dhammarakkhita BhikkhUu 


(Aggamahäpandita) 


Thành Kính Tri Ân 


Tất cả chúng con được biết Phật-Giáo Nguyên-Thủy (Theraväda) là nhờ ơn Ngài Sơ Tổ Hộ- 
Tông cùng với chư Trưởng-Lão khác đã dày công đem Phật-Giáo Nguyên-Thủy về truyền bá 
trên đất nước Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng quý Ngài Trưởng- 
Lão với tấm lòng chân thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con. 


Lời Nói Đầu 
Để phân biệt người thiện là bậc thiện-trí (sappurisa) với người ác vong ơn (asappurisa), Đức- 
Phật dạy: 


* Sappurisa: Người thiện là bậc thiện-trí có đây đủ 2 đức-tính tốt là biết ơn những người ân- 
nhân của mình (kataññu) và biết đền đáp xứng đáng công ơn của những người ân-nhân của 
mình (katavedl). 

* Asappurisa: Người ác là người vong ơn có đầy đủ 2 tính xấu là không biết ơn những người 
ân-nhân của mình (akataññu) và không biết đền đáp công ơn của những người ân-nhân của 
mình (akatavedl). 


* Mỗi người được sinh ra trong đời này đều do nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ 
cha. 


Nếu không có mẹ cha thì không có người con sinh ra trong đời, cho nên mẹ cha là Người ân- 
nhân đầu tiên của người con, cũng là vị Thầy đầu tiên của người con. 


Bổn phận làm con phải biết ơn mẹ cha và biết trả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. 


* Người học trò biết đọc chữ, biết viết chữ, biết các bộ môn, ... biết nghề nghiệp, ... là do nhờ 
các thầy, cô giáo dạy dỗ. 

Cho nên, bổn phận học trò phải biết ơn các thầy, cô giáo và biết đền đáp công ơn dạy dỗ của 
các thầy, cô giáo. 

Mẹ cha và các thầy, cô giáo đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc cho người con, người học 
trò trong kiếp hiện-tại. 


* Những hàng đệ-tử Việt Nam biết đọc chữ Päli, biết tụng kinh Pali, hiểu biết giáo-pháp của 
Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo cùng ngũ-giới, trở thành người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, hoặc biết làm lễ xuất gia trở thành tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda là do nhờ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda về truyền bá tại Việt-Nam. 


Nếu Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông không đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda về truyền bá tại Việt- 
Nam thì chúng ta không biết đến Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda, chúng ta không có ai trở 
thành cận-sự-nam, cận-sự-nữ, tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu trong giáo-pháp của Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theraväda. 


Tục ngữ ta có câu“ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 


Ngày nay, chúng ta biết được Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda, chúng ta đã trở thành người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ, tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu trong giáo-pháp của Phật-giáo Nguyên- 
thuỷ Theraväda là do nhờ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông, cho nên, các hàng đệ-tử phải biết ơn Ngài Sơ 
Tổ Hộ-Tông và biết đền đáp công ơn của Ngài Sơ Tổ. 


Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông ban cho các hàng đệ-tử chúng ta sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc không 
chỉ trong kiếp hiện-tại này, mà còn vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm duyên lành, nhân tốt dẫn đến 
chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 


Quyển sách nhỏ “Người biết ơn và biết đền ơn” giúp cho mỗi người có bổn phận biết ơn 
những bậc ân-nhân và biết đền đáp công ơn của những bậc ân-nhân của mình, nếu người có 
đầy đủ 2 đức-tính tốt này thì gọi là người thiện là bậc thiện-trí, như Đức-Phật dạy. 


Người nào không biết bổn phận của mình, không biết ơn những bậc ân-nhân và không biết 
đền đáp công ơn của những bậc ân-nhân của mình, nếu người có đầy đủ 2 tính xấu này thì 
gọi là người ác vong ơn, như Đức-Phật dạy. 

Cho nên, mỗi người dù ở địa vị nào trong đời, cũng nên biết bổn phận của mình, cố gắng làm 
tròn bổn phận của mình, để tự mình không chê trách mình, không hối hận về sau, và chư bậc 
thiện-trí cũng không chê trách mình được. Trái lại, mình vô cùng hoan hỷ làm tròn bổn phận 
của mình, và chư bậc thiện-trí cũng khen ngợi mình nữa. 

Mong mỗi người là bậc thiện-trí có đầy đủ 2 đức-tính là biết ơn những bậc ân-nhân và biết 
đền đáp công ơn của những bậc ân-nhân của mình một cách xứng đáng. 


Phật-Lịch 2558/2014 Chùa Tổ Bửu-Long, Q. 9, Tp. Hồ-Chí-Minh 


NGƯỜI BIẾT ƠN VÀ BIẾT ĐỀN ƠN 


(KATAÑÑÙ KATAVEDI PUGGALA) 


Đức-Phật dạy rằng: 


Dveme bhikkhave, puggalã dullabhaä lokasmim. Katame dve? 


Yo ca pubbakärT, yo ca kataññu katavedi. 
lme kho bhikkhave, dve puggalä dullabha lokasmim.0 
- Này chư tỳ-khưu! Hai hạng người khó có trong đời này. Hai hạng người ấy là ai? 


* PubbakärT: Hạng người ban ơn trước, 


* Kataññũ katavedï: Hạng người biết ơn và biết đên ơn đến Người đã ban ơn trước cho mình. 
- Này chư tỳ-khưu! Đó là hai hạng người khó có trong đời này. 
MẸ CHA VÀ CON CÁI 


Mỗi người chúng ta được hiện hữu trên đời này đều do nương nhờ công ơn sinh thành dưỡng 
dục của mẹ cha, nên mẹ cha được gọi là pubbakãrï là Người đã ban ơn cho các con trước. Ví 
như người đã cho con vay nợ trước. 


Đối với người con phải có bổn phận biết ơn mẹ cha và biết trả ơn mẹ cha đã có công ơn sinh 
thành dưỡng dục, từ khi đầu thai vào lòng mẹ, khi sinh ra đời cho đến lúc trưởng thành, nên 


được gọi là kataññũ katavedï là người con biết ơn mẹ cha và biết trả ơn mẹ cha. Ví như người 
trả nợ đã vay. 


Vị Tỳ-Khưu Phụng Dưỡng Mẹ Cha Già 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh-thành Sävatthi. Khi ấy, vị tỳ- 
khưu chí hiếu biết lo phụng dưỡng mẹ cha một cách chu đáo. Hằng ngày, mỗi buổi sáng, vị 
tỳ-khưu đi khất thực cháo đem về dâng cho mẹ cha dùng buổi sáng. 


Buổi trưa, vị tỳ-khưu mang bát vào trong kinh-thành Sävatthi đi khất thực, đem vật thực về 
dâng mẹ cha dùng cho no đủ trước. Sau đó, vị tỳ-khưu lại đi khất thực một lần nữa, nếu có 
được vật thực thì Ngài mời mẹ cha dùng thêm. Khi mẹ cha no đủ, Ngài mới dùng phần vật 
thực còn lại. 


Hằng ngày, vị tỳ-khưu ấy chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha đầy đủ, không để mẹ cha phải 
chịu cảnh đói khát. 


Vị tỳ-khưu đi khất thực có được vật thực đem về dâng cho mẹ cha dùng no đủ trước, nếu còn 
thừa thì Ngài mới dùng phần vật thực còn lại ấy. Vì vậy, đời sống của Ngài có bữa no bữa đói, 
cho nên thân thể của Ngài càng ngày càng gầy, vì thiếu vật thực. 


Nếu có được tấm vải mới nào thì Ngài đem dâng tấm vải mới ấy đến mẹ cha mặc. Nếu mẹ 
cha xả bỏ tấm choàng cũ thì vị tỳ-khưu đem giặt sạch sẽ, rôi nhuộm màu lại vá vào tấm y cũ 


rách của Ngài, hoặc lượm các tấm vải mà người ta vất bỏ, đem về giặt sạch sẽ, nhuộm màu 
lại, rồi vá vào tấm y cũ rách của Ngài, cho nên tấm y của Ngài có nhiều miếng vá. 

Hằng ngày, vị tỳ-khưu ấy chỉ biết lo chăm sóc phụng dưỡng mẹ cha cho được no ấm mà thôi. 
Về phần Ngài có thân hình gầy ốm, mặc bộ y cũ có nhiêu miếng vá. 

Nhìn thấy vị tỳ-khưu ấy gây ốm xanh xao, mặc bộ y cũ có nhiêu mảnh vá như vậy, nên các vị 
tỳ-khưu khác hỏi Ngài rằng: 


- Này pháp-hữu! Trước kia pháp-hữu có thân thể khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, nhưng nay thân 
thể của pháp-hữu gầy ốm xanh xao như vậy, pháp hữu có mắc phải bệnh gì không? 


Pháp-hữu không có y mặc hay sao, mặc bộ y quá cũ có nhiều miếng vá như vậy? 
Nghe các vị tỳ-khưu khác hỏi như vậy, vị tỳ-khưu ấy trả lời rằng: 


- Này quý pháp-hữu! Thật ra, tôi không bị mắc bệnh gì cả. Hằng ngày tôi có bổn phận phải lo 
chăm sóc, phụng dưỡng mẹ cha già của tôi cho được no ấm. 


- Này quý pháp hữu! Tôi đi khất thực được phần vật thực, đem về dâng lên cho mẹ cha tôi 
dùng trước, khi mẹ cha tôi đã dùng no đủ, thì tôi mới dùng phần còn lại, nên có bữa no bữa 
đói. 


Do đó, thân thể của tôi bị gầy ốm, xanh xao như thế này, vì thiếu vật thực, chứ không bị mắc 
bệnh gì cả. 


Và nếu khi tôi có tấm vải mới nào thì tôi dâng tấm vải ấy đến mẹ cha tôi mặc. Nếu mẹ cha tôi 
xả bỏ tấm choàng cũ thì tôi lấy, hoặc tôi lượm tấm vải người ta bỏ, đem giặt sạch sẽ, nhuộm 
màu lại, rồi vá vào tấm y cũ rách của tôi, cho nên, tấm y của tôi có nhiều miếng vá như vậy. 


Nghe vị tỳ-khưu thuật lại như vậy, các pháp- hữu bảo với vị tỳ-khưu ấy rằng: 


- Này pháp-hữu! Những thí chủ có đức tin trong sạch làm phước-thiện bố-thí các món vật 
thực, vải may y, ... cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, Đức-Thế-Tôn không cho phép tỳ-khưu 
đem những thứ vật thực, vải may y ấy phụng dưỡng người tại gia cư sĩ. 


Như vậy, pháp-hữu đã làm việc không nên làm, thật đáng chê trách. 
Nghe lời chê trách của pháp-hữu, vị tỳ-khưu ấy cảm thấy hổ thẹn. 
Chư tỳ-khưu ấy đem việc này bạch lên Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kính Bạch Đức-Thế-Tôn, những thí chủ có đức-tin trong sạch làm phước-thiện bố-thí cúng- 
dường vật thực, vải may y đến chư tỳ-khưu-Tăng, mà vị tỳ-khưu ấy đem phần của mình lo 
chăm sóc, phụng dưỡng hai người tại gia cư sĩ. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn cho truyền gọi vị tỳ-khưu ấy đến bèn hỏi rằng: 


- Này tỳ-khưu! Như-Lai nghe nói rằng: những thí chủ có đức-tin trong sạch làm phước-thiện 
bố-thí cúng-dường vật thực, vải may y đến chư tỳ-khưu-Tăng, con đã đem phần của con lo 
chăm sóc, phụng dưỡng hai người tại gia cư sĩ. Chuyện ấy có thậy hay không? 


Vị tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chuyện ấy có thật như vậy. Bạch Ngài. 


- Này tỳ-khưu! Con đem những vật thực, vải may y lo chăm sóc, phụng dưỡng hai người tại 
gia cư sĩ ấy. Vậy hai người ấy có liên quan với con như thế nào? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đem những vật thực, vải may y lo chăm sóc, phụng dưỡng hai 
người tại gia cư sĩ ấy, bởi vì hai người này chính là mẹ và cha của con. Bạch Ngài. 


Để cho vị tỳ-khưu ấy phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ, nên Đức-Phật tán dương ca tụng rằng: 
Sadhu! Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay! ba lần như vậy. 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy tỳ-khưu ấy rằng: 


- Này tỳ-khưu! Con đã làm bổn phận người con chí hiếu, biết ơn mẹ cha và biết trả ơn mẹ cha, 
biết chăm lo săn sóc, phụng dưỡng mẹ và cha già. 


Con đã làm theo truyên thống dòng dõi của chư Đức-Bồ-tát tiền kiếp của Như-Lai, dù sinh 
làm người, dù sinh làm loài thú, loài chim đều có bổn phận biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng 
mẹ cha già. 


Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Như-Lai đã từng chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha già mù đôi 
mắt trong thời quá khứ. 


Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền 
kiếp của Ngài. 


Tích Suvannasaämajätaka: Kiếp Đức-Bồ-tát 
Suvannasäma phụng dưỡng mẹ cha già mù 


Đức-Phật thuyết về tích Suvannasämajätaka() Đức-Bồ-tát Suvannasäma là tiên kiếp của Đức- 
Phật Gotama, sinh làm con của đạo-sĩ Dukila và nữ đạo-sĩ Pãrikã sống trong rừng, thực-hành 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 


Tích này dài, trích tóm lược phần nói về Đức-Bồ-tát Suvannasama chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha già mù đôi mắt như sau: 


Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng về tích Đức-Bồ-tát Suvannasãma. tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm con của nữ 
đạo-sĩ Pãrikã và đạo-sĩ Dukila sống ở trong rừng. Đức-Bồ-tát Suvannasäma được hai vị đạo- 
sĩ mẹ cha đi vào rừng tìm các thứ trái cây đem về nuôi dưỡng Đức-Bồ-tát trưởng thành. 


Đức-Bồ-tát Suvannasama thực-hành pháp-hành thiên-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô 
lượng đến tất cả chúng-sinh. Cho nên, các loài thú dữ trong rừng cảm nhận được tâm-từ của 
Đức-Bồ-tát, chúng đều trở nên các con thú thuần tính, không còn làm khổ lẫn nhau nữa, các 
loài thú lớn nhỏ đều đến quanh quẩn gần gũi chơi với Đức-Bồ-tát Suvannasäma như những 
người bạn thân thiết. 


Hằng ngày, Đức-Bồ-tát Suvannasäma lo giúp đỡ những công việc như quét dọn sạch sẽ xung 
quanh hai cốc lá của hai vị đạo-sĩ mẹ cha, mang bình bát đi xuống sông Migasammatã lấy 
nước uống, nước dùng cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha. 


Các con thú lớn nhỏ từng đàn, từng đàn đi theo sau, Đức-Bồ-tát đặt cái bình nước trên lưng 
một con thú lớn, lực lưỡng khỏe mạnh đi xuống sông Migasammatä, khi lấy bình nước xong, 
lại đặt bình nước trên lưng con thú lớn lực lưỡng khoẻ mạnh ấy mang nước về hai cốc lá của 
hai vị đạo-sĩ mẹ cha, cho nên, nước dùng, nước uống lúc nào cũng đầy để cho hai vị đạo -sĩ 
mẹ cha dùng. 


Đức-Bồ-tát Suvannasäma trưởng thành lên mười sáu tuổi, hằng ngày có khả năng đỡ đần mọi 
công việc cốc lá cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha. 


Hai Vị Đạo-Sĩ Mẹ Cha Bị Mù Đôi Mắt 


Một hôm, sau khi tìm các thứ trái cây trong rừng núi xong, hai vị đạo-sĩ từ trong rừng trở về 
gần đến cốc lá chỗ ở của mình, thì trời đổ mưa lớn, hai vị đạo-sĩ đi vào gốc cây lớn để trú mưa. 


Tại dưới gốc cây lớn ấy, có một con rắn độc 


nằm trong hang, trận mưa lớn nên nước mưa thấm ướt vào người hai vị đạo-sĩ, nước chảy 
xuống đất thấm vào trong hang rắn độc, nước mưa có lẫn mồ hôi người của hai vị đạo-sĩ; ngửi 
mùi mồ hôi người, con rắn độc nổi giận bò lên phun hơi nọc độc vào đôi mắt của hai vị đạo- 
sĩ làm cho đôi mắt của hai vị đạo-sĩ đều bị mù không còn thấy đường về cốc lá của mình. 


Khi ấy, vị đạo-sĩ Dukũla nói với nữ đạo-sĩ Pärikã biết rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Pärikä! Đôi mắt của bần-đạo đều bị mù không nhìn thấy nữa. 

Vị nữ đạo-sĩ Pärikã cũng thưa với vị đạo-sĩ Dukila rằng: 

- Kính thưa Ngài Đạo-sĩ Dukila, đôi mắt của bần-đạo cũng bị mù không còn thấy nữa. 

Nữ đạo-sĩ Pärikã khóc than rằng: 

Sinh-mạng của chúng ta sẽ bị chết tại nơi đây, mà Suvannasäma con yêu quý không hay biết. 


Tại cốc lá, Đức-Bồ-tát Suvannasama nghĩ rằng: “Mỗi ngày, mẹ cha của ta, giờ này đã trở về 
cốc rồi. Hôm nay, một trận mưa lớn vừa qua cũng đã tạnh từ lâu, vì sao mẹ cha của ta chưa 
thấy trở về, chắc chắn có điều tai nạn gì đã xảy đến với mẹ cha của ta.” 


Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Suvannasäma đi theo 

con đường mòn mà hai vị đạo-sĩ mẹ cha thường đi hằng ngày, vừa đi vừa gọi tên mẹ cha rằng: 
- Mẹ cha ở đâu? Xin lên tiếng cho con biết! 

Nghe tiếng gọi của đứa con yêu quý, hai đạo-sĩ lên tiếng dạy bảo rằng: 

- Này con yêu quý! Đôi mắt của mẹ cha bị mù cả rồi. 

Ở đây có rắn độc nguy hiểm, con chớ nên đến gần mẹ cha con nhé! 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 


- Kính thưa mẹ cha, nếu vậy, thì xin mẹ cha cầm lấy đầu cây này. 


Đức-Bồ-tát đưa đầu cây dài đến tận tay của mẹ cha, rồi mẹ cha của Đức-Bồ-tát lần theo cây 
đến Đức-Bồ-tát. 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, do nguyên nhân nào mà làm cho đôi mắt của mẹ cha bị mù như thế này? 
Hai vị đạo-sĩ mẹ cha bảo cho Đức-Bồ-tát biết rằng: 


- Này con yêu quý! Trên đường về đến chỗ này, một trận mưa lớn vừa qua, mẹ cha vào trú 
mưa dưới cội cây này, không biết dưới cội cây có hang rắn độc, nước mưa thấm ướt toàn thân 
chảy xuống miệng hang, ngửi mùi mồ hôi người, con rắn độc nổi giận bò lên phun nọc độc 
vào đôi mắt của mẹ cha. Đó là nguyên nhân làm cho đôi mắt của mẹ cha bị mù không còn 
nhìn thấy gì nữa. 


Lắng nghe mẹ cha thuật lại sự việc xảy ra như vậy, nhìn thấy mẹ cha bị mù đôi mắt nên vô 
cùng xúc động Đức-Bồ-tát Suvannasãma khóc vì thương yêu mẹ cha, rồi nghĩ lại về bổn phận 
của mình, Đức-Bồ-tát Suvannasäma cười vì hoan hỷ có được cơ hội tốt chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha mù đôi mắt. 

Mẹ cha của Đức-Bồ-tát hỏi rằng: 

- Này Suvannasäma con yêu quý! Tại sao con khóc, rồi con lại cười như vậy ? 


Đức-Bồ-tát Suvannasãma thưa rằng: 


- Kính thưa mẹ cha, sở dĩ con khóc là vì con không nén được nỗi xúc động nhìn thấy mẹ cha 
bị mù đôi mắt không nhìn thấy gì nữa. 


Và sở dĩ con cười là vì con cảm thấy vui mừng là từ ngay bây giờ về sau, con có cơ hội tốt 
chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha được an-lạc. 


- Kính xin mẹ cha an tâm, con cố gắng hết sức mình để làm tròn bổn phận người con trả ơn 
sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. 


Đức-Bồ-tát thưa lời an ủi mẹ cha xong, cầm tay dẫn mẹ cha trở về lại cốc lá. 


Đức-Bồ-tát Suvannasama cột dây từ mỗi cốc lá của mẹ và của cha dẫn đến chỗ ngồi ăn, chỗ 
rửa mặt, chỗ tắm rửa, chỗ đi tiểu tiện, đại tiện, chỗ đường đi kinh hành, chỗ ngồi nghỉ mát, 
V.V.. 


Đức-Bồ-tát sắp đặt mọi thuận lợi cho mẹ cha khi cần. 


Kể từ hôm ấy, Đức-Bồ-tát Suvannasama làm tròn bổn phận người con biết chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha một cách chu đáo. Đức-Bồ-tát thức dậy sớm thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô-lượng đến tất cả chúng-sinh. 


Mỗi buổi sáng, Đức-Bồ-tát quét dọn sạch sẽ chỗ ở, giặt các bộ y phục của mẹ cha xong, vào 
đảnh lễ mẹ cha, rồi đem bình nước cùng đàn thú đi xuống sông Migasammatä lấy nước dùng, 
nước uống đem về, sắp đặt các loại trái cây ngon lành để mẹ cha dùng bữa sáng. 


Sau khi mẹ cha dùng xong, Đức-Bồ-tát dùng phần trái cây còn lại, làm xong mọi công việc, 
Đức-Bồ-tát vào đảnh lễ mẹ cha, xin phép đi vào rừng núi, mang giỏ đi cùng với các đàn thú 
vào rừng núi, để tìm các loại trái cây lớn nhỏ các loại củ, các thứ rễ cây. 


Đức-Bồ-tát hái trái cây ở chỗ thấp, còn các trái cây chín ở trên cao, thì có các chú khỉ leo lên 
hái đem xuống, mỗi đàn thú đi theo giúp đỡ Đức-Bồ-tát tìm hái trái cây lớn nhỏ, các loại củ, 
các loại rễ cây, tuỳ theo khả năng của mỗi loài thú. Khi đầy đủ các thứ, các con thú lực lưỡng 
khoẻ mạnh có phận sự đem về cốc lá. 


Về đến cốc lá vào buổi chiều, Đức-Bồ-tát vào đảnh lễ mẹ cha, dắt dẫn mẹ cha đi tắm sạch sẽ, 
đem bộ y phục sạch đến mẹ cha thay bộ y phục cũ, sắp đặt các thứ trái cây, kính dâng mẹ cha 
dùng buổi chiều, và sắp đặt các trái cây còn lại dành để dùng buổi sáng ngày hôm sau. 


Đức-Bồ-tát mang bình nước cùng với các đàn thú đi đến sông Migasammatä để lấy nước 
dùng, nước uống đem về. 


Vào mùa lạnh, Đức-Bồ-tát nấu nước ấm để cho mẹ cha tắm, và làm tròn bổn phận phục vụ 
mẹ cha một cách chu đáo như mỗi ngày. 


Buổi tối, Đức-Bồ-tát đến mỗi cốc lá xoa bóp chân tay, thân mình của mẹ cha. Khi trời trở lạnh 
Đức-Bồ-tát đốt lò sưởi ấm đặt trong mỗi cốc lá của mẹ cha. 


Hằng ngày, Đức-Bồ-tát Suvannasãäma vô cùng hoan hỷ làm tròn mọi phận sự chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha chu đáo một cách cung kính với đại-thiện-tâm hoan hỷ, không bao giờ 
phàn nàn một điều gì cả. 

Đức-Bồ-tát Suvannasäma coi trọng việc chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha già, đó là bổn 
phận thiêng liêng của người con biết ơn mẹ cha và biết trả công ơn sinh thành dưỡng dục của 
mẹ cha đã cho người con vay từ khi đầu thai 10 tháng, khi sinh ra đời, rồi dưỡng dục cho đến 
lúc trưởng thành. Cho nên, công ơn của mẹ cha thật là công ơn trời biển, vô lượng đối với 
người con không có gì trong đời có thể sánh được. 


Tích Mãtuposakajätaka: Tích Đức-Bồ-tát phụng dưỡng mẹ mù đôi mắt. 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh-thành Sävatthi. Khi ấy, vị tỳ- 
khưu chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ già, nên bị chư tỳ-khưu chê trách. 


Đức-Thế-Tôn truyền cho gọi vị tỳ-khưu ấy đến, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con không nên chê trách vị tỳ-khưu này, tiên-kiếp của Như-Lai dù sinh 
làm loài thú cũng phụng dưỡng mẹ mù đôi mắt. 

Nghe truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết giảng về tiên-kiếp của 
Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng tích Mãtuposaka-jãtaka( Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa là tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, phụng dưỡng voi mẹ mù được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi. Khi 
ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm con Bạch-tượng chúa có thân hình 


xinh đẹp, có sức mạnh phi thường thật đáng kính mến, lãnh đạo đàn voi 80.000 con sống 
trong khu rừng Himavanta. 


Voi mẹ của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa bị mù đôi mắt. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa có được 
những trái cây ngon lành, truyền lệnh các con voi đem những trái cây ngon lành đến kính 
dâng voi mẹ của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa, chúng nó không đem những trái cây ấy đến 
kính dâng, mà chúng nó tự ăn hết những trái cây ấy. 


Sau khi biết voi mẹ bị đói, nên Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa nghĩ rằng: “Ích lợi gì lãnh đạo 
đàn voi này, ta nên từ bỏ chúng, rồi dẫn voi mẹ của ta đến một nơi thanh vắng, để ta chăm lo 
săn sóc phụng dưỡng voi mẹ của ta một cách chu đáo. Đó là điều tốt hơn hết.” 


Đến lúc ban đêm, đàn voi không hề hay biết, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa dẫn voi mẹ rời ra 
khỏi đàn voi đông đảo ấy, đi đến chân núi Candorana có một cái động lớn, voi mẹ và Đức-Bồ- 
tát Bạch-tượng chúa sống ở trong động ấy, gần hồ sen thiên nhiên. 


Hằng ngày, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa đi tìm các loại trái cây ngon lành đem về kính dâng 
lên voi mẹ, chăm lo săn sóc phụng dưỡng voi mẹ một cách chu đáo được thoả nguyện. 


Thuở nọ, một người thợ săn là dân kinh-thành Bärãnasĩ bị lạc trong khu rừng ấy, không tìm ra 
phương hướng, nên ngồi khóc than ra tiếng lớn. 


Nghe tiếng khóc của người thợ săn, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa nghĩ rằng: “Người ấy bị lạc 
trong khu rừng, sẽ bỏ xác nơi đây. Khi ta còn hiện hữu, ta không thể để cho người ấy chết nơi 
đây được.” 


Nghĩ như vậy xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tìm đến người ấy. Khi nhìn thấy Đức-Bồ-tát 
Bạch-tượng chúa, người ấy hoảng sợ bỏ chạy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa truyền bảo người 
ấy rằng: 


- Này người thợ săn! Ngươi chớ nên sợ hãi, chắc chắn không có tai hoạ nào xảy đến với ngươi 
đâu. 


Nghe Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa truyền bảo như vậy, người thợ săn mới hoàn hồn. 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa truyền hỏi rằng: 

- Này người thợ săn! Tại sao ngươi khóc than như vậy? 

Người thợ săn thưa với Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa rằng: 


- Kính thưa Ngài, tôi bị lạc đường mà không tìm ra phương hướng để ra khỏi khu rừng này đã 
trải qua 7 ngày rồi. Thưa Ngài. 


Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa nói cho người thợ săn an tâm rằng: 


- Này người thợ săn! Ngươi chớ nên lo lắng, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi khu rừng này, đến phần 
đất của loài người. 


Truyền bảo xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa nâng người thợ săn đặt trên lưng của mình, 
đưa ra khỏi khu rừng đến phần đất của loài người rồi mới trở lại. 


Ra khỏi khu rừng được an toàn, người thợ săn nghĩ ác rằng: “Con Bạch-tượng này có thân hình 
xinh đẹp phi thường thật xứng đáng làm phương tiện cho Đức-vua. Vậy, ta nên đánh dấu cây 
to, núi lớn để dễ nhận biết đường đi tìm con Bạch-tượng này.” 


Nghĩ như vậy, nên người thợ săn đi thẳng đến kinh-thành Bãränasr. Khi ấy, con voi báu của 
Đức-vua vừa mới chết, Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh gần xa khắp toàn đất nước Kãsi, hễ 
ai nhìn thấy con voi nào xứng đáng làm phương tiện cho Đức-vua thì hãy đến tâu lên Đức- 
vua, để được trọng thưởng. 


Đến kinh-thành Bärãnasĩ, biết được tin này, người thợ săn chộp lấy cơ-hội liền đến chầu Đức- 
vua Brahmadatta tâu rằng: 


- Muôn tâu Hoàng-thượng, kẻ tiện dân này đã thấy con Bạch-tượng toàn màu trắng xinh đẹp 
phi thường, thật là xứng đáng làm phương tiện cho Hoàng-thượng. 


- Muôn tâu Hoàng-thượng, kẻ tiện dân này sẽ dẫn đường đi đến khu rừng ấy. 


Nghe lời tâu của người thợ săn ấy, Đức-vua Brahmadatta vô cùng hoan hỷ cho truyền gọi vị 
thầy dạy voi, cùng với đoàn lính trong triều đến chầu, Đức-vua truyền bảo rằng: 


- Này các khanh! Người thợ săn này đã thấy con Bạch-tượng có thân hình xinh đẹp phi thường, 
các khanh hãy ởi theo người thợ săn này dẫn đường đi đến khu rừng ấy bắt con Bạch-tượng 
toàn màu trắng đem về dâng Trẫm. 


Tuân theo lệnh Đức-vua Brahmadatta, vị thây dạy voi, cùng với đoàn lính trong triều rất đông 
đi theo người thợ săn dẫn đường ởi đến khu rừng ấy. Vị thầy dạy voi và người thợ săn đứng 
từ xa nhìn thấy Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa đang ởi tìm các thứ trái cây, lá cây đem về phụng 
dưỡng voi mẹ mù đôi mắt. 


Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa cũng nhìn thấy vị thầy dạy voi và người thợ săn, biết rõ rằng: 


“Tai hoạ này xảy ra do người thợ săn ác, vong ơn bội nghĩa ấy. Ta có sức mạnh phi thường có 
khả năng đánh bại 1.000 con voi, khi nổi giận có thể tiêu diệt các đoàn quân, tàn phá kinh- 
thành rộng lớn một cách dễ dàng.” 


Hôm nay, ta xin phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: “Dù chúng nó phóng lưỡi giáo vào đầu 
của ta, ta cũng không phát sinh tâm sân.” 

Sau khi phát nguyện bằng lời chân-thật xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa cúi đầu xuống, 
đứng yên một chỗ. 


Vị thây dạy voi lội xuống hồ sen, đứng quan sát xem xét Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa, thấy 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng toàn màu trắng có đầy đủ các tướng tốt mà chưa có con Bạch-tượng 
nào như vậy. 


Nhìn thấy con Bạch-tượng chúa có vẻ hiền lành, nên vị thầy dạy voi đến gần Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa cung kính thưa rằng: 


- Kính thưa Đức Bạch-tượng, chúng tôi xin kính thỉnh Ngài ngự về kinh-thành Bãrãnasĩ ở trong 
hoàng cung giúp đỡ Đức-vua Brahmadatta. 


Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa hoàn toàn không muốn rời xa voi mẹ mù, nhưng đành phải chịu 
đi để gặp Đức-vua Brahmadatta. 


Cuộc hành trình đi từ khu rừng suốt 7 ngày mới đến kinh-thành Bãränasi. 


Voi mẹ của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa chờ đợi không thấy Đức-Bồ-tát Bạch-tượng trở về, 
nằm nhịn khát nhịn đói, khóc than vì thương nhớ đến Đức-Bồ-tát Bạch-tượng. 


Trên đường trở về kinh-thành Bãränasĩ, vị thây dạy voi cho lính đem tờ tấu trình lên Đức-vua 
truyền lệnh trang hoàng kinh-thành Bãränasï nhất là những con đường mà Đức Bạch-tượng 
sẽ đi qua về đến cung điện. 


Vị thây dạy voi thoa dầu 4 chân, xịt nước dầu thơm trên thân hình của Đức Bạch-tượng, ra 
lệnh thợ trang hoàng chuồng voi xinh đẹp lộng lẫy, treo rèm mới xung quanh, trần làm mới 
lộng lẫy. 


Vị thầy dạy voi mời Đức Bạch-tượng vào chuồng voi, rồi vị thầy dạy voi đến châu Đức-vua, 
kính thỉnh Đức-vua ngự đến ban món ăn, thức uống đến Đức Bạch-tượng đầu tiên. 


Đức-vua Brahmadatta ngự đến chuồng voi, cầm trên tay món ăn ngon lành, truyền bảo rằng: 


- Này Đức Bạch-tượng! Khanh hãy nên dùng những món ăn ngon lành này, không nên để 
thân hình gầy yếu, phận-sự trong triều đình có nhiều, trông chờ khanh giúp đỡ. 


Nghe Đức-vua Brahmadatta truyền bảo như vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tâu rằng: 


- Muôn tâu Hoàng-thượng, kẻ tiện thú này không thấy voi mẹ mù đôi mắt, sẽ không chịu ăn 
món ăn nào cả. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, voi mẹ mù đôi mắt chắc chắn sống cô độc, vì xa voi con yêu quý 
của mình, không có voi con dẫn đường, voi mẹ mù đôi mắt đụng phải gốc cây té nằm xuống 
tại chân núi Candorana, khóc than thảm thiết nhớ thương đến voi con. 


Nghe Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tâu như vậy, Đức-vua Brahmadatta truyền hỏi rằng: 


- Này Đức Bạch-tượng! Voi mẹ mù đôi mắt không có voi con dẫn đường, đụng phải gốc cây 
té nằm xuống tại chân núi Candorana, voi mẹ mù đôi mắt ấy liên quan với Đức Bạch-tượng 
thế nào? 


- Muôn tâu Hoàng-thượng, voi mẹ mù đôi mắt chính là voi mẹ của kẻ tiện thú. Chỉ có hai mẹ 
con sống trong động mà thôi. 


Hằng ngày kẻ tiện thú này có bổn phận đi tìm các trái cây, lá cây đem về phụng dưỡng voi mẹ 
mù đôi mắt. Nếu không có kẻ tiện thú phụng dưỡng thì voi mẹ mù đôi mắt không thể sống 
được. Kẻ tiện thú này không muốn địa vị cao cả nào của Hoàng-thượng. 


Đến nay đã 7 ngày qua, voi mẹ mù đôi mắt của tiện thú đã chịu cảnh đói khát. 


Nghe Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tâu như vậy, Đức-vua Brahmadatta liên truyền lệnh cho 
các quan rằng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy thả ngay tức thì Đức Bạch-tượng này trở về phụng dưỡng voi 
mẹ mù đôi mắt. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua Brahmadatta, Đức-Bồ-tát bạch tượng chúa được thả ra khỏi 
chuồng voi. Khi ấy, Đức-Bồ-tát bạch tượng chúa thuyết pháp 10 pháp-vương (räjadhamma) tế 
độ Đức-vua Brahmadatta rằng: 


1- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng phụng dưỡng Hoàng-thái-hậu và Thái-thượng- 
hoàng bằng thiện-pháp trong đời. Đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời 
dục-giới. 


2-_ Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng có tâm-từ, tâm-bi tế độ hoàng-hậu, hoàng-tử, 
công-chúa bằng thiện-pháp trong đời. Đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi 
trời dục-giới. 

3- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng đối xử các quan trong triều bằng thiện-pháp trong 
đời,.... 

4- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng có tâm-từ, tâm-bi tế độ quân lính, voi, ngựa bằng 
thiện-pháp trong đời, ... 

5- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng đối xử với thần dân trong kinh-thành và ngoài kinh- 
thành bằng thiện-pháp trong đời, ... 

6- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng đối xử với thần dân các vùng xa và vùng biên giới 
bằng thiện-pháp trong đời, ... 

7- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng hộ độ chư sa-môn, Bà-la-môn có giới một cách 
cung kính trong đời, ... 

8- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng có tâm-từ, tâm-bi đối với các đàn thú rừng, chim 
chóc bằng thiện-pháp trong đời, ... 

9- Này Hoàng-thượng! Xin Hoàng-thượng thực-hành mọi thiện-pháp trong đời. Đại-thiện- 
nghiệp này sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai trên cõi trời dục-giới. 
10- Này Hoàng-thượng! Đức-vua trời Sakka, chư-thiên, chư phạm-thiên hưởng mọi sự an-lạc 
trên cõi trời đều do quả của thiện-nghiệp. 

Vậy, Hoàng-thượng không nên dể duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp. 

Đức-vua Brahmadatta cùng các quan, quân lính cúng-dường Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
xong. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tạ từ Đức-vua Brahmadatta và toàn thể mọi người, rồi vội 
vã ra khỏi kinh-thành Bãärãnasĩ, trở vê gặp voi mẹ mù. 

Trước khi vào gặp voi mẹ mù, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa lội xuống hồ sen lấy nhiêu ngó 
sen, dùng vòi hút đầy nước lên bờ đi vào chỗ voi mẹ đang nằm thiếp vì đói khát, vì nhớ thương 
voi con yêu quý mấy ngày qua, Đức-Bồ-tát bạch tượng chúa phun nước lên thân hình voi mẹ 
mù để cho tươi tỉnh lại. 


Voi mẹ của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tưởng trời mưa, nên nói lẩm bẩm rằng: 


“Trời mưa không phải thời, voi con yêu quý của ta, phụng dưỡng ta đã mất tích mấy ngày qua 
rồi! 
Nghe voi mẹ nói lẩm bẩm như vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa đánh thức tỉnh voi mẹ rằng: 


- Kính thưa mẹ, kính mời mẹ đứng dậy, mẹ nằm làm gì nữa. Con của mẹ đã trở về gặp mẹ rồi! 
Đức-vua Brahmadatta trị vì đất nước Kãsi thả con trở về với mẹ để lo phụng dưỡng mẹ. 


- Kính mời mẹ đứng dậy, dùng ngó sen. Thưa mẹ của con. 


Nghe lời lẽ của voi con yêu quý, voi mẹ mù đứng dậy một cách khoẻ khoắn, rồi tán dương ca 
tụng Đức-vua của đất nước Käsi rằng: 


“Đức-vua nào thả voi con yêu quý của ta, là voi con luôn luôn biết phụng dưỡng voi mẹ mù, 
cầu mong Đức-vua ấy được sống lâu, trị vì đất nước Kãsi cho được thịnh vượng, thần dân thiên 
hạ sống trong cảnh an cư lạc nghiệp.” 

Đức-vua Brahmadatta có đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa, nên truyền lệnh 
xây cất một chuồng voi rất tiện nghi không xa tỉnh Nalini, để cho voi mẹ mù và Đức-Bồ-tát 
Bạch-tượng chúa ở cho được thuận tiện, có hồ sen lớn để tắm và hằng ngày có đầy đủ các 
món ăn thức uống để cung cấp cho voi mẹ mù và Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa. 

Về sau, voi mẹ qua đời, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa làm lễ hoả táng thi thể voi mẹ xong, Đức- 
Bồ-tát Bạch-tượng chúa đi lên núi Hima-vanta, đến tu viện Kãrandaka có 500 vị đạo-sĩ, Đức- 
Bồ-tát Bạch-tượng chúa làm phước-thiện cúng-dường đến quý vị đạo-sĩ ấy, rồi hồi-hướng 
phần phước-thiện đến voi mẹ quá vãng. 

Khi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa băng hà, Đức-vua Brahmadatta tổ chức làm lễ hoả táng xong, 
Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh làm tượng voi bằng đá to lớn giống như Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa, để cho mọi người sau này đến tưởng niệm đến ân-đức của Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa. 


Tích Mãtuposakgjätaka Liên Quan Kiếp Hiện-Tại 


Tích Mãtuposakajataka, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
phụng dưỡng voi mẹ mù đôi mắt trong thời quá-khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của những nhân vật trong tích Mãtuposakajätaka liên quan đến kiếp 
hiện-tại như sau: 


- Đức-vua Brahmadatta, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Änanda. 
- Người thợ săn, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khưu Devadatta. 
- Vị thầy dạy voi, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-Trưởng-lão Säriputta. 


- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 


Tích Sälikedärajätaka: Tích Đức-Bô-Tát 


Chim Vẹt Chúa Phụng Dưỡng Mẹ Cha Già. 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, vị tỳ- 
khưu chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha già, bị các pháp-hữu tỳ-khưu chê trách, rồi các vị 
tỳ-khưu ấy bạch với Đức-Thế-Tôn về vị tỳ-khưu phụng dưỡng hai người tại gia già ấy. 


Đức-Thế-Tôn cho truyền gọi vị tỳ-khưu ấy đến bèn hỏi rằng: 
- Này tỳ-khưul! Con chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai người tại gia già có thật hay không? 
Vị tỳ-khưu ấy bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai người tại gia già, điều ấy có 
thật. Bạch Ngài. 


- Này tỳ-khưu! Hai người tại gia già ấy có liên quan với con như thế nào? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Hai người tại gia già ấy chính là mẹ và cha của con. Bạch Ngài. 

Để cho vị tỳ-khưu ấy phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ, nên Đức-Phật tán dương ca tụng rằng: 
Sadhu! Sãdhul! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay! ba lần như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy tỳ-khưu ấy rằng: 


- Này tỳ-khưu! Con đã làm bổn phận người con chí hiếu, biết ơn mẹ cha và biết trả ơn mẹ cha, 
biết chăm lo săn sóc, phụng dưỡng mẹ và cha già. 


Con đã làm theo truyền thống dòng dõi của chư Đức-Bồ-tát tiên kiếp của Như-Lai. Như tiền 
kiếp của Như-Lai sinh làm loài chim có bổn phận biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha 
già. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền 
kiếp của Ngài. 


Đức-Thế-Tôn thuyết tích Sãlikedärajätaka() Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa, là tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Magadha ngự tại kinh-thành Räjagaha, trị vì đất nước Magadha. 


Vùng Đông bắc của kinh-thành Räjagaha có ngôi làng Bà-la-môn tên Säliddiya, ông Bà-la- 
môn tên Kosiya gieo 1.000 mẫu (karisa) lúa säli. Ông thuê người lãnh phần trông nom ruộng 
lúa sãli, mỗi người lãnh phần 50 mẫu, hoặc 60 mẫu, hoặc 100 mẫu, v.v... còn lại 500 mẫu, một 
người lãnh phần trông nom hết. Mỗi người làm hàng rào bao quanh phần mẫu lúa säli, làm 
chòi canh ở trong phần mẫu lúa sãli của mình, trông nom chu đáo suốt ngày đêm. 

* Hướng Đông bắc của ruộng lúa säli ấy có khu rừng gai lớn bên sườn núi. Bầy chim vẹt có 
hằng trăm con nương nhờ ở khu rừng gai lớn ấy. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm con (suvaputto) của chim vẹt chúa 


(suvarañño). 


Trong bây chim vẹt, Đức-Bồ-tát là con chim vẹt có thân hình to lớn rất xinh đẹp, có sức mạnh 
phi thường. Khi chim vẹt chúa đến tuổi già truyền gọi toàn thể bầy chim vẹt đến tụ hội, chim 
vẹt chúa truyền bảo rằng: 


- Này toàn thể chim vẹt! Nay ta đã già không có khả năng bay xa được nữa, ta trao quyền lãnh 
đạo bầy chim vẹt lại cho chim vẹt con của ta làm chim vẹt chúa. Vậy, từ nay về sau, các ngươi 
hãy nghe theo lệnh chim vẹt chúa con của ta. 


Sau khi Đức-Bồ-tát chim vẹt chính thức trở thành chim vẹt chúa (suvaräjä), Đức-Bồ-tát chim 
vẹt chúa thỉnh chim vẹt mẹ và cha ở tại tổ, không bay đi kiếm ăn như trước nữa. Đức-Bồ-tát 
chim vẹt chúa tha lúa sãli đem vê phụng dưỡng mẹ cha già, trả ơn sinh thành dưỡng dục của 
mẹ cha. 


Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa dẫn đầu bầy chim vẹt bay vào rừng núi Himavanta kiếm ăn lúa säii 
mọc tự nhiên. Hằng ngày, Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa kiếm ăn xong, rồi tha bông lúa säli đem 
về phụng dưỡng mẹ cha già, các vẹt con còn nhỏ chưa bay được và các chim vẹt già yếu. 


Một hôm nhóm chim vẹt đến tâu với Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa rằng: 


- Muôn tâu chim vẹt chúa, từ trước vào thời gian này, dân chúng gieo lúa sãli trong vùng đất 
Magadha. Nay, không biết họ có còn gieo lúa sãli hay không? 


Nghe tâu như vậy, Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa truyền lệnh 2 con chim vẹt khoẻ mạnh bay đến 
nơi ấy quan sát xem xét để biết rõ sự-thật. 


Tuân lệnh Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa, 2 con chim vẹt khoẻ mạnh bay đến vùng ruộng lúa säii 
của dân chúng Magadha, thuộc về hướng Đông bắc của kinh-thành Rãjagaha. Hai con chim 
vẹt đáp xuống ăn lúa sãli, rồi tha bông lúa sãli đem về đặt dưới chân Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa, 
rồi tâu rằng: 


- Muôn tâu chim vẹt chúa, đây là những bông lúa sãli từ ruộng lúa sãli mà dân chúng Magadha 
đã gieo đến thời kỳ chín rộ. Tâu bệ hạ. 


Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa mổ bông lúa säli lên xem, thấy hạt lúa sãli đã chín mùi. Đức-Bồ-tát 
chim vẹt chúa truyền bảo rằng: 


- Này các chim vẹt! Ngày mai chúng ta cùng nhau bay đến kiếm ăn nơi ruộng lúa sãli ấy. 


Sáng ngày hôm ấy, Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa dẫn đầu bầy chim vẹt hằng trăm con bay đến 
ruộng mổ ăn lúa sãli, nhằm phần ruộng của người lãnh trông nom 500 mẫu. 


Thấy bầy chim vẹt đông hằng trăm con ăn lúa säli trong phần thửa ruộng của mình trông nom, 
người ấy chạy đuổi bên này, bên kia, hoàn toàn bất lực không thể ngăn cấm bầy chim vẹt 
được. 


Người ấy đứng nhìn thấy bầy chim vẹt ăn no rồi, đều bay lên chờ, chỉ còn con chim vẹt chúa 
to lớn rất xinh đẹp, có sức mạnh phi thường tha một chùm bông lúa sãli dẫn đầu bay về tổ. 


Ngày hôm sau, Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa dẫn đầu bầy chim vẹt đông hằng trăm con ấy cũng 
bay đáp xuống đúng ngay chỗ thửa ruộng ngày hôm trước, mổ ăn lúa säli, người trông nom 
ấy cố gắng chạy đuổi bên này, bên kia, cũng không thể ngăn cấm bầy chim vẹt được. 


Cũng như ngày hôm trước, người ấy đứng nhìn thấy bầy chim vẹt ăn no, rồi đều bay lên chờ, 
chỉ còn con chim vẹt chúa to lớn rất xinh đẹp, có sức mạnh phi thường tha một chùm bông 
lúa säli dẫn đầu bay về tổ. 


Người có phận-sự trông nom 500 mẫu lúa sãli của ông Kosiya nghĩ rằng: 


“Ta lãnh phần trông nom 500 mẫu lúa sãli của ông Kosiya. Nay, lúa sãli đến thời-kỳ chín, mà 
bầy chim vẹt đông hằng trăm con mỗi ngày đến ăn lúa säli như thế này, chẳng bao lâu lúa säili 
sẽ sụt giảm, chắc chắn ông Kosiya sẽ bắt đền ta. 


Vậy, ta nên đến gặp ông Kosiya, thưa cho ông biết sự việc xảy ra như vậy.” 

Nghĩ như vậy xong, người ấy đem theo một bó bông lúa säli, vội vã lên đường đi đến gặp ông 
chủ Kosiya. 

Vừa nhìn thấy người trông nom ruộng lúa säli, ông Kosiya liền hỏi rằng: 

- Này người trông nom ruộng lúa sãli! Ruộng lúa sãli có được tốt hay không? 

Nghe ông chủ Kosiya hỏi như vậy, người ấy liền thưa rằng: 

- Kính thưa ông chủ, ruộng lúa säli được mùa rất tốt, nhưng hiện nay bầy chim vẹt đông hằng 


trăm con bay đến ăn phần thửa ruộng lúa sãli 500 mẫu của tôi, mà tôi hoàn toàn bất lực không 
thể ngăn cấm bầy chim vẹt ấy được. 


Nay, tôi xin trả 500 mẫu ruộng lúa säli ấy lại cho ông. 


- Kính thưa ông chủ, bầy chim vẹt ấy ăn no rồi, đều bay lên chờ, chỉ còn con chim vẹt chúa to 
lớn rất xinh đẹp, có sức mạnh phi thường tha một chùm bông lúa sãli dẫn đầu bay về tổ. 


Khi nghe người trông nom ruộng lúa säli thưa như vậy, ông không quan tâm đến bầy chim 
vẹt ăn lúa sãli của ông, mà ông quan tâm đến con chim vẹt chúa to lớn rất xinh đẹp, có sức 
mạnh phi thường tha một chùm bông lúa säli bay về tổ, nên ông Kosiya bảo người trông nom 
ruộng lúa säli bằng lời thân mật rằng: 


- Này con thân mến! Con có khả năng đặt bẫy bắt sống con chim vẹt chúa ấy đem đến cho 
ông có được hay không? 


Nghe ông Kosiya không quở mắng, bắt phạt về lỗi để bầy chim vẹt ăn lúa säli của ông, mà 
ông lại nói với lời thân mật bảo mình đặt bẫy bắt sống con chim vẹt chúa ấy đem đến cho 
ông. 


Người trông nom ruộng lúa vô cùng hoan hỷ thưa với ông Kosiya rằng: 


- Kính thưa ông chủ, con xin nhận nhiệm vụ mà ông đã giao phó, cố gắng hết sức mình đặt 
bẫy bắt sống cho được con chim vẹt chúa ấy đem đến cho ông chủ. 


Người ấy khi đi với tâm lo ngại, nhưng lúc trở về với tâm phấn khởi. Về đến nơi, người ấy mỗi 
ngày cố công theo dõi con chim vẹt chúa ấy bay đến thường đáp xuống chỗ nào, đi ăn lúa säili 
chỗ nào, đều đánh dấu nhớ rõ. 


Sáng hôm ấy, người ấy đặt mấy cái bẫy sẵn, đợi con chim vẹt chúa ấy dẫn đầu bầy chim vẹt 
bay đến, con chim vẹt chúa ấy đáp xuống đi kiếm ăn bị mắc bẫy, dù con chim vẹt chúa ấy bị 
mắc bẫy rồi, vẫn nằm yên không cho bầy chim vẹt biết, để chúng nó ăn lúa säãli no bụng, rồi 
mới báo cho bầy chim biết mình đã mắc bẫy. 


Bầy chim vẹt hoảng sợ, bay trở về khu rừng gai chỗ tổ của mình. 
Con chim vẹt chúa nằm than vẫn rằng: 


“Bầy chim vẹt dòng dõi của ta ăn no, bay trở về tổ trong khu rừng gai cả thảy, chỉ còn một 
mình ta bị mắc bẫy nằm ở đây.” 


Khi ấy, người trông nom ruộng lúa sãli đi đến thấy con chim vẹt chúa to lớn rất xinh đẹp tuyệt 
vời nằm yên, liền phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ, nỗi vui mừng khôn xiết do nghĩ rằng: 


“Ta đặt bẫy muốn bắt sống con chim vẹt chúa nào, nay bắt sống con chim vẹt chúa ấy.” 


Khi ấy, người ấy thận trọng gỡ bẫy ra, bắt con chim vẹt chúa cột 2 chân lại, rồi ôm sát bên 
mình vội vã lên đường đi đến ngôi làng Sãliddiya gặp ông Kosiya. 


Người ấy cung kính trao con chim vẹt chúa, ông Kosiya đưa 2 tay nâng con chim vẹt chúa to 
lớn rất xinh đẹp tuyệt vời với đại-thiện-tâm kính yêu vô hạn, nỗi vui mừng khôn xiết, ông 
Kosiya nhẹ tay mở dây cột đôi chân ra, rồi đặt con chim vẹt chúa nằm trên bắp đùi của ông. 


Ông Kosiya chuyện trò thân mật với con chim vẹt chúa rằng: 


- Này chim vẹt chúa thân mến! Cái bụng của ngươi to lớn hơn các con chim khác phải không? 
Cho nên ngươi ăn lúa sãli của ta no rồi, còn tha đem về nữa. 


- Này chim vẹt chúa thân mến! Hoặc ngươi có bồ lúa säli để trong khu rừng gai chưa đầy phải 
không? Cho nên ngươi ăn lúa sãli của ta no rồi còn tha đem về cho đầy bô. 


- Này chim vẹt chúa thân mến! Hoặc ngươi muốn gây oan trái với ta phải không? Cho nên 
ngươi ăn lúa säãli của ta no rồi còn tha đem về. 


- Này chim vẹt chúa thân mến! ngươi cất giấu lúa sãli của ta nơi nào? Ta hỏi ngươi, vậy ngươi 
giải đáp cho ta biết rõ. 


Nghe ông Kosiya hỏi như vậy, con chim vẹt chúa giải đáp rằng: 
- Kính thưa ông Kosiya, gây oan trái với ông thì điều ấy tôi không hề nghĩ đến bao giờ. 
- Tôi không có bồ lúa sãli nào để trong khu rừng gai cả. 
- Kính thưa ông Kosiya, tôi tha lúa sãli của ông đem về khu rừng gai: 
* Một phần, tôi phải trả món nợ cũ mà tôi đã vay từ trước. 
* Một phần, tôi cho vay món nợ mới, để tôi hưởng quả về sau. 
* Một phần, tôi chôn cất làm của riêng đem theo bên mình. 
- Kính thưa ông Kosiya, tôi đã giải đáp xong, xin ông hiểu biết như vậy. 
Nghe lời giải đáp của con chim vẹt chúa, ông Kosiya chưa hiểu biết rõ, nên ông hỏi lại rằng: 
- Kính thưa chim vẹt chúa quý mến, 


* Ngài trả món nợ cũ của ai, mà Ngài đã vay từ trước? 


* Ngài cho ai vay món nợ mới, đến khi nào Ngài hưởng quả về sau? 

* Ngài chôn cất nơi nào mà làm của riêng đem theo bên mình được? 

- Kính thưa chim vẹt chúa quý mến, xin Ngài giải đáp cho tôi hiểu biết rõ. 
Nghe ông Kosiya hỏi như vậy, con chim vẹt chúa giải đáp rằng: 

- Kính thưa ông Kosiya, tôi tha lúa sãli của ông đem về khu rừng gai: 


* Một phần, tôi phải phụng dưỡng mẹ cha già của tôi là Bậc đã có công ơn sinh thành dưỡng 
dục tôi đến lúc trưởng thành, gọi là tôi phải trả món nợ cũ mà tôi đã vay từ trước. 


* Một phần, tôi nuôi nấng các con của tôi còn nhỏ dại chưa bay đi kiếm ăn được, cho chúng 
nó trưởng thành. Đến khi tôi về già, các con phụng dưỡng lại tôi, gọi là tôi cho vay món nợ 
mới, để tôi hưởng quả về sau. 


* Một phần, tôi làm phước-thiện bố-thí đến các con chim vẹt già yếu không thể bay kiếm ăn 
được, gọi là tôi chôn cất làm của riêng đem theo bên mình, bởi vì bậc thiện-trí dạy đại-thiện- 
nghiệp là của riêng mình, theo mình trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


- Kính thưa ông Kosiya, ông nên biết: 
* Tôi trả món nợ cũ của mẹ cha tôi mà tôi đã vay từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. 
* Tôi cho con tôi vay món nợ mới, đến khi tôi về già, con tôi phụng dưỡng lại tôi. 


* Tôi làm phước-thiện bố-thí đến các con chim vẹt già yếu không đi kiếm ăn được, nghĩa là tôi 
chôn cất làm của riêng đem theo trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai được. 


Sau khi nghe lời giải đáp xong, ông Kosiya phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát chim 
vẹt chúa, rồi tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa là loài chim có thiện-pháp cao quý, 
mà loài người có mấy ai hiểu biết thiện-pháp cao quý như vậy. 


Ông Kosiya thưa với Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa rằng: 


- Kính thưa chim vẹt chúa quý mến, Ngài cùng với dòng họ chim vẹt của Ngài được phép ăn 
lúa sãli trên 1000 mẫu ruộng của tôi. 


- Kính thưa chim vẹt chúa quý mến, tôi rất hân hạnh được gặp Ngài hôm nay và sau này. 
Nghe ông Kosiya thưa như vậy, Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa thưa với ông Kosiya rằng: 


- Kính thưa ông Kosiya, tôi và dòng họ chim vẹt của tôi chỉ xin ông 8 mẫu lúa sãli mà thôi, 
phần còn lại tôi xin hoàn lại cho ông. 


Ông Kosiya tiếp đãi Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa với những món ăn thịnh soạn trên cái đĩa bằng 
vàng. 


Ông Kosiya truyền bảo những người gia nhân làm hàng rào khoanh 8 mẫu lúa sãli dành riêng 
cho Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa và dòng họ chim vẹt được phép ăn lúa säli tại nơi ấy. 


Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa khuyên dạy ông Kosiya không nên dể duôi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp, nên làm phước-thiện bố-thí, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch, biết chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha một cách chu đáo, cúng-dường đến chư sa-môn, Bà-la-môn. 


Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa xin từ giã ông Kosiya bay trở về, trên đường ghé ruộng lúa sãli tha 
một chùm bông lúa säli bay vê phụng dưỡng mẹ cha, các con và các chim vẹt già yếu. 


Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa thấy mẹ cha đang nằm khóc than nhớ thương con. 
Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa thưa rằng: 
- Kính thưa mẹ cha, con đã vê với mẹ cha. Kính xin mẹ cha đứng dậy ăn lúa säii. 


Nghe tiếng con, mẹ cha của Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa vô cùng vui mừng nhìn thấy Đức-Bồ- 
tát chim vẹt chúa. 


Khi ấy, bầy chim vẹt cùng nhau đến vui mừng thấy Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa được an toàn trở 
về. 

Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa thuật lại cuộc gặp gỡ ông Kosiya và thông báo cho biết ông Kosiya 
ban 8 mẫu lúa sãli cho bầy chim vẹt được tự do ăn lúa sãli trong phần ruộng lúa säli ấy. 


Khi nghe báo tin lành như vậy, tất cả bầy chim vẹt vô cùng hoan hỷ, chúng sẽ được ăn lúa säli 
một cách an toàn. 


Tích Säalikedärajataka Liên Quan Kiếp Hiện- Tại 
Tích Sãlikedärajätaka, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa phụng 
dưỡng mẹ cha già trong thời quá-khứ. 


Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu-kiếp những nhân vật trong tích Säli- 
kedärajätaka liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 


- Ông Kosiya, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Änanda. 
- Người trông nom ruộng lúa sãli, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Channa. 


- Cha và mẹ chim vẹt, nay kiếp hiện-tại là Đức Phụ-vương Suddhodana và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahãmayädevi. 


- Đức-Bồ-tát chim vẹt chúa, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 
Bậc-tiên-bối dạy làm người phải nên biết: 


1- Biết trả nợ cũ đã vay của mẹ cha từ khi đầu thai vào lòng mẹ, khi sinh ra đời, nuôi nấng nên 
người. 

* Bổn phận làm con phải biết trả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. 

2- Biết cho con vay nợ mới, nghĩa là mẹ cha nuôi nấng con nên người. Đến khi con khôn lớn 


trưởng thành, đồng thời mẹ cha cũng đến lúc tuổi già sức yếu, hoặc bệnh hoạn ốm đau, người 
con phải biết bổn phận trả nợ cũ, là phải biết phụng dưỡng mẹ cha một cách chu đáo. 


3- Biết chôn cất của cải đem theo bên mình, nghĩa là biết làm mọi phước-thiện, bởi vì mọi 
thiện-nghiệp là của riêng mình, được tích-luỹ trong tâm của mình, rồi cho quả tốt lành, sự an- 
lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Trả Ơn Mẹ Cha Không Dễ 
(Na Suppatikäram) 


Mỗi người được hiện hữu trên cõi đời do nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, cho 
nên, công ơn của mẹ cha thật là lớn lao vô lượng, vô biên mà bổn phận làm con khó mà đền 
đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha một cách xứng đáng được. 


Đức-Phật dùng ví dụ rằng: 


Người con đặt mẹ bên vai phải, đặt cha bên vai trái, cũng phụng đầy đủ mọi thứ nhu cầu cần 
thiết trong cuộc sống hằng ngày của mẹ cha, tắm rửa, xoa bóp, xức nước hoa, ăn uống ngủ 
nghỉ, thậm chí mẹ cha đi tiểu tiện ở trên vai của người con, suốt thời gian tuổi thọ 100 năm 
như vậy. 


Dù người con có thật sự làm được như vậy, thì cũng chưa có thể gọi là người con chí hiếu trả 
công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha một cách xứng đáng, bởi vì mẹ cha có công ơn lớn 
lao vô lượng, vô biên, ... đối với người con. Mẹ cha cho con sinh ra đời, nuôi nấng, dưỡng dục 
con nên người. 


Vậy, người con có cách nào để trả công ơn mẹ cha một cách xứng đáng hay không? 
Đức-Phật dạy 4 pháp với ý nghĩa: 


* Người con nào biết mẹ cha là người không có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo; không tin nghiệp và quả của nghiệp,... người con ấy nên 
thuyết phục mẹ cha trở thành người có đức-tin đầy đủ (saddhãsampadä). 


* Người con nào biết mẹ cha là người không có ngũ-giới,... trong sạch, người con ấy nên 
thuyết phục mẹ cha trở thành người có ngũ-giới trong sạch và đầy đủ trọn vẹn (silasampadà). 


* Người con nào biết mẹ cha là người có tâm bủn xỉn, keo kiệt trong của cải tiên bạc của 
mình,... người con ấy nên thuyết phục mẹ cha trở thành người có đại-thiện-tâm hoan-hỷ trong 
sự làm phước-thiện bố-thí, cúng-dường đến chư tỳ-khưu-tăng, v.v... người có sự bố-thí đầy 
đủ (cãgasampad3). 

* Người con nào biết mẹ cha là người không có trí-tuệ sáng suốt,... người con ấy nên thuyết 


phục mẹ cha trở thành người có trí-tuệ sáng suốt, thấy rõ biết rõ thật-tánh của các pháp, trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ biết rõ các sắc-pháp, danh-pháp tam-giới và siêu-tam-giới, người có trí- 


tuệ đầy đủ (paññãsampadä). 


Ví như Ngài Đại-Trưởng-lão Säriputta thuyết pháp tế độ mẫu thân trở thành bậc Thánh-Nhập- 
lưu. Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão dạy rằng: 


“Tôi đã trả ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ tôi rồi.” 


Nếu người con nào có khả năng thuyết phục: 


* mẹ cha là người không có đức-tin, trở thành người có đức-tin đầy đủ (saddhãsampadä). 


* mẹ cha là người không có ngũ-giới,... trở thành người có ngũ-giới trong sạch và đầy đủ trọn 
vẹn. 


* mẹ cha là người có tâm bủn xỉn, keo kiệt trong của cải, tiên bạc của mình, trở thành người 
hoan-hỷ trong sự bố-thí đầy đủ (cãägasampad2). 
* mẹ cha là người không có trí-tuệ, trở thành người có trí-tuệ sáng suốt, có trí-tuệ thiền-tuệ 


thấy rõ biết rõ thật-tánh của các sắc-pháp, danh-pháp đầy đủ (paññäsampadầi. 


Thì người con ấy mới được gọi là người con biết ơn mẹ cha và biết trả ơn mẹ cha của mình 
một cách xứng đáng. 


Nếu trường hợp người con không có khả năng thuyết phục mẹ cha được thì thỉnh mời các vị 
Trưởng-lão đến thuyết giảng để cho mẹ cha trở thành người có đức tin, có giới trong sạch, 
biết bố thí, có trí-tuệ thì người con ấy cũng được gọi là người con biết ơn mẹ cha và biết trả 
ơn mẹ cha của mình một cách xứng đáng. 


Thật vậy, dù người con cung phụng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày đến 
mẹ cha thì cũng chỉ giúp đỡ về phần thân thể của mẹ cha được an-lạc trong kiếp hiện-tại mà 
thôi. 


Nếu người con nào có khả năng thuyết phục mẹ cha trở thành người có đức-tin đầy đủ 
(saddhäsampad), có ngũ-giới trong sạch và đầy đủ (silasampadä), có sự bố-thí đây đủ (cäga- 
sampad), có trí-tuệ đầy đủ (paññãsampadä) thì mẹ cha chắc chắn không chỉ hưởng sự lợi ích, 
sự tiến hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại mà còn hưởng vô số kiếp vị-lai, nhất là làm nhân- 
duyên dẫn đến chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 


Cho nên, người con ấy được gọi là người con chí hiếu biết ơn mẹ cha (kataññu) và biết trả 
công ơn (katavedl) sinh thành dưỡng dục của mẹ cha một cách xứng đáng. 


THẦY VÀ HỌC TRÒ 


Mỗi người được hiện hữu trong đời này là do nhờ mẹ cha sinh con ra, nuôi nấng dưỡng dục, 
dạy dỗ con tập nói, tập ngồi, tập đứng, tập đi, tập ăn, uống, v.v... càng ngày càng lớn khôn 
hiểu biết mẹ cha, anh chị em, bà con thân quyến. 


Như vậy, mẹ cha là vị Thầy đầu tiên (pubbä- 


cariya) của người con, cho nên, người con phải có bổn phận biết ơn mẹ cha và biết trả công 
ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. 


Nếu không có mẹ cha sinh ra thì không có con được hiện hữu trên đời này. 


* Khi con đến tuổi đi học, mẹ cha dẫn con đến nhờ thầy, cô giáo dạy học trò biết đọc, biết viết 
chữ, biết môn học này, biết nghề nghiệp, v.v... đều do nhờ thầy, cô giáo dạy dỗ. 


Như vậy, các thầy, cô giáo là vị Thầy sau (pacchãcariya) của người học trò, cho nên, người học 
trò phải có bổn phận biết ơn thầy, cô giáo và biết đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy, cô giáo. 
Nếu không có thầy, cô giáo dày công dạy dỗ thì không có người học trò nào biết chữ nghĩa, 
biết nghề nghiệp làm ăn sinh sống trong kiếp hiện-tại. 


Nay, người học trò trở thành người có chức trọng quyên cao, có cuộc sống đầy đủ sung túc 
đều do nhờ công ơn dạy dỗ của thầy, cô giáo. Cho nên người học trò phải có bổn phận biết 
ơn thầy, cô giáo và phải biết đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy, cô giáo của mình. 

Tất cả những sự hiểu biết, nghề nghiệp có được từ mẹ cha, các thầy, cô giáo chỉ đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại mà thôi, không liên quan đến kiếp vị-lai. 


Còn đại-thiện-nghiệp biết ơn và biết trả ơn mẹ cha, biết đên đáp công ơn các thầy, cô giáo 
thì chắc chắn cho quả tốt an-lạc không chỉ trong kiếp hiện-tại mà còn vô số kiếp vị-lai nữa. 


* Ngài Trưởng-Lão Và Đậ-Tử 


Người nam hoặc người nữ nào đã đến nương nhờ nơi Ngài Trưởng-lão nào, phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, hoặc xuất gia trở 
thành tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ, tu-nữ, vị sa-di hoặc vị tỳ-khưu ấy có cơ-hội tốt, có nhân-duyên lành phát triển 
mọi thiện-pháp đó là dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

* Dục-giới thiện-pháp đó là 8 dục-giới đại-thiện-tâm có 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp có cơ-hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
người, hoặc trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi 
thọ trong cõi ấy. 

* Sắc-giới thiện-pháp đó là 5 sắc-giới thiện-tâm, hưởng sự an-lạc của bậc thiền ấy trong kiếp 
hiện-tại. 

Sau khi hành-giả chết, chắc chắn sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao cho quả tái-sinh kiếp sau làm 


phạm-thiên trên 1 trong 16 cõi trời sắc-giới. 


Được sinh trong cõi sắc-giới nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào bậc thiền sở đắc của hành-giả, 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời sắc-giới ấy cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. 

* Vô-sắc-giới thiện-pháp đó là 4 vô-sắc-giới thiện-tâm hưởng sự an-lạc của bậc thiền ấy trong 
kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả chết, chắc chắn vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm phạm-thiên trên 1 trong 4 cõi trời vô-sắc-giới. 


Được sinh trong cõi vô-sắc-giới nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào bậc thiền sở đắc của hành-giả, 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời vô-sắc-giới ấy cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. 


* Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, mà trái 
lại giảm kiếp tái-sinh kiếp sau theo năng lực của mỗi bậc Thánh-đạo-tâm. 


Hành-giả chứng đắc Thánh-đạo-tâm nào sinh rồi diệt liền cho quả là Thánh-quả-tâm ấy sau 
1 sát-na-tâm không có thời gian khoảng cách, trở thành bậc Thánh-nhân ấy như sau: 


4 Thánh-Đạo-Tâm Và 4 Thánh-Quả-Tâm 
4 Bậc Thánh-Nhân 


* Hành-giả chứng đắc Nhập-lưu-Thánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả, trở thành Bậc Thánh- 
Nhập-lưu (Sotãpanna). 


* Hành-giả chứng đắc Nhất-lai-Thánh-đạo, Nhất-lai-Thánh-quả, trở thành Bậc Thánh-Nhất-lai 
(Sakadägaäm)). 


* Hành-giả chứng đắc Bất-lai-Thánh-đạo, Bất-lai-Thánh-quả, trở thành Bậc Thánh-Bất-lai 
(Anägäm). 


* Hành-giả chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả, trở thành Bậc Thánh-A-ra- 
hán (Arahanta). 


Kiếp Sau Của Mỗi Bậc Thánh-Nhân 


* Bậc Thánh-Nhập-lưu đã diệt-đoạn-tuyệt được 2 loại phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi, nên 
kiếp hiện-tại không còn khổ tâm do 2 loại phiền-não ấy nữa. 


Sau khi bậc Thánh-Nhập-lưu chết, chắc chắn vĩnh viễn không còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh nữa, chỉ có dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-thiện-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà 
thôi. 


Đến kiếp thứ 7, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


* Bậc Thánh-Nhất-lai đã diệt-đoạn-tuyệt được 1 loại phiền-não là sân loại thô, nên kiếp hiện- 
tại không còn khổ tâm do sân loại thô ấy nữa. 


Sau khi bậc Thánh-Nhất-lai chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi người hoặc cõi trời dục-giới một kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh-A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


* Bậc Thánh-Bất-lai đã diệt-đoạn-tuyệt được 1 loại phiên-não là sân loại vi tế, nên kiếp hiện- 
tại không còn khổ tâm do sân nữa. 

Sau khi bậc Thánh-Bất-lai chết, chắc chắn sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới, sẽ chắc chắn trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


* Bậc Thánh-A-ra-hán đã diệt-đoạn-tuyệt được 7 loại phiền-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, 
buồn-chán, phóng-tâm, không biết hổ-thẹn tội lỗi, không biết ghê-sợ tội lỗi không còn dư 
sót, nên kiếp hiện-tại hoàn toàn không có khổ do phiền-não nữa. 


Bậc Thánh-A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại tịch diệt Niết-bàn (chết), không còn tái-sinh kiếp nào 
nữa, giải thoát khổ hoàn toàn tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


* Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ấnanda rằng: 


“- Này Änanda! Người nào nương nhờ nơi Ngài Trưởng-lão nào, rồi phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới,.... 


Như-Lai không truyền dạy người đệ-tử ấy đền đáp công ơn của Ngài Trưởng-lão ấy một cách 
xứng đáng bằng sự đón rước, đảnh lễ, cúng-dường bằng y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh,... ()“ 


Trong Chú-giải bài kinh Dakkhinävibhanga-suttavannanã giảng giải đoạn kinh này: 


Người đệ-tử nào nương nhờ nơi Ngài Trưởng-lão nào, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới,.... 


Dù cho người đệ-tử ấy luôn luôn có lòng tôn kính đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, khi biết Ngài 
Trưởng-lão ở hướng nào, người đệ-tử hướng tâm về hướng ấy đảnh lễ Ngài Trưởng-lão; khi 
ngủ, nằm quay đầu về hướng ấy, ... 


Dù cúng-dường những thứ vật dụng quý giá như những tấm y đắt tiền, những món vật thực 
ngon lành, những chỗ ở sang trọng, những thuốc trị bệnh tốt chất chồng trải rộng khắp trên 
toàn mặt đất, có chiều cao đến tận đỉnh núi Sineru, cũng chưa có thể gọi là người đệ-tử đền 
đáp công ơn của Ngài Trưởng-lão được, bởi vì ân-đức của Ngài Trưởng-lão là vô-lượng, vô 
biên không sao kể xiết được. 


Cho nên, người đệ-tử biết ơn Ngài Trưởng-lão của mình và biết đền đáp công ơn của Ngài 
Trưởng-lão của mình, cần phải có bổn phận duy trì Phật-giáo cho được trường tồn lâu dài trên 
thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc cho nhân-loại thế hệ sau và chư-thiên. 


Biết Ơn Và Biết Đền Ơn 
Trong tích Rãdhattheravatthu0 Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sävatthi, 
đề cập đến Ngài Trưởng-lão Rãdha được tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng-lão Rãdha khi còn là vị Bà-la-môn Rãdha lớn tuổi lâm vào hoàn cảnh khổ, trong 
kinh-thành Sãvatthï, nên nghĩ rằng: “Ta nên đến phục vụ chư tỳ-khưu trong ngôi chùa Jetavana 
để sống qua ngày”. 


Sau khi nghĩ như vậy, vị Bà-la-môn Rãdha đến ngôi chùa Jetavana, hằng ngày, vị Bà-la-môn 
siêng năng làm mọi công việc như quét dọn sạch sẽ xung quanh chùa, lấy nước uống, nước 
dùng cho chư tỳ-khưu, v.v... một cách chu đáo. 


Chư tỳ-khưu chỉ tế độ vật thực cho vị Bà-la-môn để sống qua ngày mà thôi. Vị Bà-la-môn 
Radha lớn tuổi muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu, nhưng không có vị tỳ-khưu nào cho xuất gia. 
Vì không được xuất gia trở thành tỳ-khưu, nên vị Bà-la-môn Rãdha khổ tâm làm cho thân hình 
gầy yếu. 

Vào canh chót đêm ấy, sau khi Đức-Phật xả đại-bi định, xem xét chúng sinh nên tế độ, thì vị 
Bà-la-môn Rãdha hiện rõ, Đức-Phật thấy rõ biết rõ vị Bà-la-môn Rãdha có duyên lành trở 
thành bậc Thánh-A-ra-hán, nên buổi chiều hôm ấy, Đức-Phật ngự đi đến chỗ ở của vị Bà-la- 
môn Rãdha, truyền hỏi rằng: 


- Này Bà-la-môn Rãdhal Con đang làm công việc gì vậy? 
Vị Bà-la-môn Rãdha kính bạch với Đức-Phật: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hằng ngày, con lo phục vụ mọi công việc cho chư tỳ-khưu. Bạch 
Ngài. 


- Này Bà-la-môn Rãdha! Con được chư tỳ-khưu tế độ những gì vậy? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chư tỳ-khưu chỉ tế độ vật thực cho con sống hằng ngày mà thôi, 
không cho phép con xuất gia trở thành tỳ-khưu. Bạch Ngài. 


Gương Bậc Biết Ơn Và Biết Đên Ơn 


Nghe vị Bà-la-môn Rãdha lớn tuổi bạch như vậy, nên Đức-Phật truyền gọi chư tỳ-khưu hội 
họp, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Có ai còn nhớ đến ơn của vị Bà-la-môn Rãdha này không? 
Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nhớ rõ, khi con đi khất thực trong kinh-thành Räãjagaha, vị Bà- 
la-môn Rãdha này đã từng cúng-dường để vào bát của con một vá cơm. Bạch Ngài. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này Säriputta! Con đã biết ơn vị Bà-la-môn Rãdha này, thì con nên tế độ vị Bà-la-môn Rãdha 
thoát khỏi nỗi khổ tâm được không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sädhu! Lành thay! 

Con sẽ cho làm lễ xuất gia cho vị Bà-la-môn Rãdha này. 


Vị Bà-la-môn Rãdha được Ngài Đại-Trưởng-lão Säriputta cho xuất gia trở thành tỳ-khưu. Tỳ- 
khưu Radha là vị tỳ-khưu rất dễ dạy, lắng nghe lời giáo huấn của vị Thầy tế độ, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãäriputta một cách cung kính, rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 2-3 ngày sau, 
dẫn đến chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiần-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A- 
ra-hán cao-thượng. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn vị tỳ-khưu Rãdha đến đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ. Khi ấy Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 


- Này Säriputta! Đệ-tử của con là vị dễ dạy phải không? 
Ngài Đại-Trưởng-lão Säriputta bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đệ-tử của con thật là dễ dạy vô cùng, khi con chỉ bảo điều lỗi lầm 
nào của đệ-tử, người đệ-tử cung kính sửa chữa điều lỗi lầm ấy, mà không hề tỏ vẻ bực dọc 
chút nào cả. 


Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Säãriputta! Nếu có những đệ-tử dễ dạy như vậy thì con nhận bao nhiêu người? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Säriputta bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Nếu có những đệ-tử dễ dạy như vậy thì con nhận nhiều. Bạch Ngài. 
Về sau, chư tỳ-khưu hội họp tại giảng đường tán dương ca tụng Ngài Đại-Trưởng-lão và Ngài 
Trưởng-lão Rãdha rằng: 

“Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là Bậc biết ơn và biết đền ơn, khi Ngài Đại-Trưởng-lão nhớ ơn 
vị Bà-la-môn Rãdha đã từng cúng-dường một vá cơm, nay nhận cho vị Bà-la-môn Rãdha xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. Và tỳ-khưu Rãdha dù lớn tuổi vẫn là vị tỳ-khưu dễ dạy, cung kính vâng 
lời, thực-hành theo lời giáo huấn của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta”. 

Nghe chư tỳ-khưu tán dương ca tụng như vậy, 

Đức-Thế-Tôn ngự đến truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Sãriputta là người biết ơn (kataññu) và biết đền ơn (katavedi) không chỉ 
kiếp hiện-tại này, mà trong tiền-kiếp cũng biết ơn và biết đền ơn như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu phải là người dễ dạy như tỳ-khưu Rãdha, dù vị Thầy chỉ bảo điều 
lỗi lầm nào của đệ-tử, người đệ-tử cung kính sửa chữa điều lỗi lầm ấy, mà không tỏ vẻ bực 
dọc chút nào. 

Vị Thầy chỉ bảo điều lỗi lầm của người đệ-tử, cũng giống như người chỉ dẫn kho báu cho người 
tìm kho báu vậy. 


Thông thường mình khó thấy, khó biết lỗi lầm của mình. Người chỉ lỗi có 2 hạng người: 


* Hạng người chỉ lỗi của người nào với tác-ý ác-tâm làm nhục mạ người ấy giữa đám đông 
người, để làm mất uy tín người ấy. 

* Hạng người là bậc thiện-trí chỉ bảo điều lỗi lầm nào của người đệ-tử với tác-ý đại-thiện-tâm 
muốn cho người đệ-tử thấy rõ biết rõ điều lỗi lầm mà từ bỏ, để trở nên con người tốt, người 
thiện. 

* Người nào không thấy, không biết điều lỗi lầm nào của mình, nếu có bậc thiện-trí chỉ rõ 
điều lỗi lầm ấy thì người ấy nhận thức đúng đắn mà sửa chữa lại, cũng gọi là bậc thiện-trí. 


* Người nào bị người khác xúc phạm rồi, sau đó họ biết ăn năn hối lỗi đến xin tha thứ lỗi, 
người ấy phải nên hoan hỷ tha thứ lỗi của họ, cũng gọi là bậc thiện-trí. 


* Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông Với Chúng Ta 
Tục-ngữ ta có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” 


Ngày nay, chúng ta được biết đến Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda tại Việt-Nam, được nghe, 
được học hỏi giáo-pháp của Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväada, biết đọc chữ Pali, biết tụng 
kinh Pa|i, biết các nghi thức làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo phổ-thông và ngũ-giới, bát-giới 
uposathasila, biết nghi thức lễ xuất gia trở thành vị sa-di, vị tỳ-khưu trong Phật-giáo Nguyên- 
thuỷ Theraväda, giống y theo các nước có truyền thống Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda 
như nước Srilanka (Tích-Lan), nước Myanmar (Miến-Điện), nước Thailand (Thái-Lan) nước 
Cambodia (Cam-Pu-Chia), nước Laos (Lào), v.v... 


Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, người ấy trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ, hoặc người nào xin làm lễ xuất gia người ấy trở thành tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ- 
khưu trong Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda. 


Ngày nay, chúng ta được biết đến Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda tại Việt-Nam là do nhờ 
Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đã dày công đem về truyền bá tại Việt-Nam vào năm 1936. 


Thế Hệ Diễm Phúc Biết Phật-Giáo Nguyên-Thuỷ 


* Những người Việt-Nam nào sống trong thế hệ trước khi Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đem Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theraväda về truyền bá tại Việt-Nam, những người ấy không có diễm phúc biết 
được Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda. 


* Những người Việt-Nam nào sống trong thế hệ cùng thời với Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đem Phật- 
giáo Nguyên-thuỷ Theraväda về truyền bá tại Việt-Nam, những người ấy có diễm phúc biết 
được Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda. 


Và những người Việt-Nam sinh ra trong thế hệ sau Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông, có cơ-hội biết được 
Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda. 


Thật là diễm phúc cho chúng ta biết dường nào! Nay, chúng ta là người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ, là tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu trong Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda, đều do nhờ ơn 
của Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông. 


Nếu như Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông không đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda về truyền bá tại 
Việt-Nam thì chúng ta không biết đến Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda, chúng ta cũng 
không có ai là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda. 


“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 
Sự thật, nay chúng ta đã hưởng được quả là trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, là 


tu- nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu trong Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda, chúng ta nên biết ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông, và biết đền đáp công ơn của Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông. 


Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đã có công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda về truyền bá, nên 
chúng ta mới biết được Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda. 
Vậy, chúng ta nên giữ gìn, duy trì và phát huy Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda để cho nhiều 
người được biết, để họ cũng được hưởng quả như chúng ta. 
Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đã từ giã chúng ta từ ngày 26 tháng 7 Phật-lịch 2525 / 1981 cho đến nay 
đã hơn 33 năm. Nay dù chúng ta có biết ơn Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông và muốn đền đáp công ơn 
của Ngài Sơ Tổ cũng không có cơ-hội dâng lễ cúng-dường đến Ngài Sơ Tổ bằng những thứ 
vật dụng cần thiết được nữa. 

Ngôi Tháp Thờ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông 
Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đã từ giã chúng ta hơn 33 năm qua, để lại thi thể của Ngài. Các hàng đệ 
tử đã làm lễ hoả táng, còn lại phần cốt được tôn thờ tại ngôi tháp sau cây Đại Bồ-đề chùa Tổ 
Bửu-Long. 
Trải qua nhiều năm, ngôi tháp thờ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đã có phần bị suy thoái, trong một 
thời gian không lâu sẽ bị suy sụp. 
Cho nên, những người biết ơn Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông và muốn biểu hiện lòng biết ơn Ngài Sơ 
Tổ, nên đồng tâm nhất trí xây dựng ngôi tháp thờ Ngài Sơ Tổ bằng toàn đá khối hoa cương 
có chạm trổ hoa văn, để thay thế ngôi tháp cũ, với sự hy vọng ngôi tháp mới này sẽ được bền 
vững lâu dài với thời gian hơn; đồng thời những thế hệ sau nhìn thấy ngôi tháp thờ Ngài Sơ 
Tổ Hộ-Tông mà nhớ đến Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông là Bậc đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thuỷ Theraväda về truyền bá tại Việt-Nam. 
Đó cũng là cách thể hiện tấm lòng biết ơn của những người biết ơn và biết đền ơn đối với 
Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông. 

Cây Đại Bồ-Đê Với Đức-Phật Gotama 
Đức-Phật Gotama truyền dạy Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 
“- Sãdhu! Änanda! Ropehi. 
“Evam sante Jetavane mama nibaddhaväso viya bhavissati.“() 
- Này Änanda! Lành thay! Con hãy nên gieo trồng cây Đại Bồ-đề tại ngôi chùa Jetavana này. 
“Như vậy, khi con trồng cây Đại Bồ-đề trong ngôi chùa Jetavana này, thì cây Đại Bồ-đề cũng 
như là sự thường trú của Như-Lai.” 
Cây Đại Bồ-đề ấy có tên là “Änandabodhi:” Cây Đại Bồ-đề của Ngài Trưởng-lão Änanda. 

Cây Đại Bồ-Đề Chùa Tổ Bửu-Long 

Cây Đại Bồ-đề được trồng tại chùa Tổ Bửu-Long là cây Đại Bồ-đề mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
Narada thỉnh từ Srilanka (Tích-Lan) đem dâng đến Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông vào năm 1960 (cách 
nay 55 năm). 


Lúc sinh thời, Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông hết lòng tôn kính cây Đại Bồ-đề ấy, chăm sóc, phụng dưỡng 
cây Đại Bồ-đề ấy một cách chu đáo. 
Hằng ngày, Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông đến đảnh lễ, cúng-dường, tụng kinh tại cây Đại Bồ-đề ấy. 
Nay, cây Đại Bồ-đề ấy bị suy dinh dưỡng, có cành cây Bồ-đề bị khô, nên những người biết ơn 
Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông và muốn đền đáp công ơn Ngài Sơ Tổ, đồng tâm nhất trí cứu chữa cây 
Đại Bồ-đề ấy bằng cách vun xới, chăm bón từ cội đến rễ, cho nên phải gỡ bỏ lớp gạch men 
nền cũ, đổ đất phân trên nền, rồi lót lại gạch hoa thị, màu nâu và màu vàng theo từng hàng 
xen kẽ với nhau, khi trời mưa, nước có thể thấm xuống rễ cây Đại Bồ-đề ấy một cách dễ dàng 
được. 
Để tỏ lòng tôn kính cây Đại Bồ-đề ấy, nên những người biết ơn Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông và muốn 
đền đáp công ơn Ngài Sơ Tổ, cho làm lại khung bao bát giác và 8 tấm phù điêu quanh cội Đại 
Bồ-đề, lâu đài tôn thờ Đức-Phật bằng i-nốc mới thay lâu đài cũ đã bị hư, làm lan can bằng ¡- 
nốc xung quanh khuôn viên cội cây Đại Bồ-đề và ngôi tháp thờ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông, tạo nên 
một khuôn viên có tính chất thiêng liêng đối với các hàng đệ-tử mỗi khi đến chiêm bái, đảnh 
lễ, cúng-dường cây Đại Bồ-đề và ngôi tháp thờ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông. 

Đoạn Kết 
Đức-Phật dạy: 


* Người nào có đầy đủ 2 đức-tính tốt: 

1- Đức-tính biết ơn (kataññu) người đã ban ơn cho mình trước, và 

2- Đức-tính biết đền đáp công ơn (katavedl) đến người đã ban ơn cho mình. 
Người ấy được gọi là bậc thiện-trí (sappurisa). 

* Người nào có 2 tính xấu: 

1- Tính không biết ơn (akataññũ) người đã ban ơn cho mình trước, và 

2- Tính không biết đên đáp công ơn (akatavedl) đến người đã ban ơn cho mình. 
Người ấy bị gọi là người ác vong ơn (asappurisa). 


Như vậy, người nào có đầy đủ 2 đức-tính tốt là biết ơn người ân-nhân (kataññu) và biết đền 
đáp xứng đáng công ơn của người ân-nhân (katavedl), người ấy được gọi là bậc thiện-trí 
(sappurisa) trong đời. 


Trái lại, người nào có đầy đủ 2 tính xấu là không biết ơn người ân-nhân (akataññu) và không 
biết đền đáp xứng đáng công ơn của người ân-nhân (akatavedl), người ấy bị gọi là người ác 
vong ơn (asappurisa) trong đời. 


Ân-nhân có 2 hạng: 
1- Hạng người ân-nhân trực-tiếp. 


2- Hạng người ân-nhân gián-tiếp. 


1- Hạng người ân-nhân trực-tiếp trước tiên là mẹ cha có công ơn sinh thành dưỡng dục con 
khôn lớn trưởng thành, tiếp theo là các thầy, cô giáo dạy học chữ, dạy học nghề, Vị Thầy Tổ 
dạy pháp-học Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo. Đó là những bậc ân-nhân trực tiếp gần gũi 
thân cận với chính mình. 

2- Hạng người ân-nhân gián-tiếp, đó là những người ân-nhân ở xa mình. 

Cuộc sống hằng ngày đêm của mỗi người chúng ta luôn luôn nương nhờ vào các nhu yếu 
phẩm cần thiết, do những người sản xuất ra các nhu yếu phẩm ấy. 

Giả dụ không có những người ân-nhân gián-tiếp ấy thì chúng ta không thể duy trì sự sống 
được, có phải vậy không? 

Cho nên, tất cả những người ấy đều là những người ân-nhân gián-tiếp mà mỗi người chúng 
ta cũng có bổn phận biết ơn những người ân-nhân gián-tiếp và biết đền đáp công ơn của 
người ân-nhân gián-tiếp ấy bằng cách gián-tiếp, nghĩa là mỗi người nên làm công việc thuộc 
về thiện-pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc cho mình và cho mọi người, mọi chúng 


sinh. 


Mỗi người chúng ta sống phải biết trả nợ cũ, biết cho vay nợ mới, để cho cuộc sống được 
sòng phẳng, không nợ nần, nên thân tâm thường được an- lạc. 


Cho nên, người là bậc thiện-trí trong đời cần phải có đây đủ 2 đức-tính tốt là biết ơn những 
người ân-nhân và biết đền đáp công ơn của những người ân-nhân, bằng cách trực-tiếp hoặc 
gián-tiếp, bởi vì, mọi người đều là ân-nhân trực-tiếp hoặc gián-tiếp của mình cả. 


P.L. 2558 / 2014 - Chùa Tổ Bửu-Long - Q.9, Tp. Hồ-Chí-Minh 


Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakdkhita Bhikkhhu) (Aggamahäpandita) 


